BỘ TÀI CHÍNH 
Vụ Chính sách tài chính 


NHỮNG ĐIÊU GÂN BIẾT 
Về năng lực cạnh tranh 
của môi số hàng húa Việt Nam 
Ihi Hiện định tương mại 
Việt - My cú hiệu lực 


(Lưu hành nội bộ) 


NHÀ XUẤT BẢN TÀI CHÍNH 
Hà Nội 7- 2002 


BỘ TÀI CHÍNH 
Vụ Chính sách tài chính 


20 Ê 
đ~Ý “ 


NHỮNG ĐIÊU GẦN BIẾT 
Về năng lực cạnh tranh 
của một số hàng hóa Việt Nam 
kiii Riện định thương mại 
_ Việt - Mỹ cú hiệu lực 


(Lưm hành nội bộ) 


NHÀ XUẤT BẢN TÀI CHÍNH 
Hà Nội 7-2002 


LỜI NÓI ĐẦU 


Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ đã được 
Quốc hội Việt Nam uà Quốc hội Hoa Kỳ phê chuẩn uò 
chính thức có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2001. 
Với Hiệp định này, hai bên cam kết dành cho nhau chế 
độ đối ngộ Tối huệ quốc ngay sau khi Hiệp định có hiệu 
lực. Đây là Hiệp định thương mại song phương đầu tiên 
mà Việt Nam thỏa thuận trên một phạm uì rộng, bao 
gôm nhiêu lĩnh uực như: thương mại hàng hóa, thương 
_ mại dịch uụ, sở hữu trí tuệ uà đầu tư. 


Nhằm giới thiệu thông tin đến các cơ quan, Bộ, 
ngành, địa phương uà các doanh nghiệp trong có nước, 
Vụ Chính sách tài chính (Bộ Tòi chính) xin giới thiệu 
tài liệu "Những diều cần biết uề năng lực cạnh 
tranh của một số hàng hóa Việt Nam khi Hiệp 
định thương mại Việt - Mỹ có hiệu lực" 


Xin trân trọng giót thiệu tài liệu này cùng bạn đọc. 


VỤ CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH 


Hiệp định thương mại Việt Nam —- Hoa Kỳ đã được 
Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Hoa Kỳ phê chuẩn và 
chính thức có hiệu lực kể từ ngày 10/12/2001. Trong 
Hiệp định này, hai bên cam kết dành cho nhau chế độ 
đãi ngộ Tối huệ quốc ngay lập tức và vô điều kiện khi 
Hiệp định có hiệu lực. Đây là Hiệp định thương mại 
(HĐTM) song phương đầu tiên mà Việt Nam thỏa 
thuận trên một phạm vi rộng, bao gồm nhiều lĩnh vực 
như: thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, sở 
hữu trí tuệ và đầu tư. Việc thực hiện Hiệp định có 
liên quan trực tiếp đến nhiều cơ quan, Bộ, ngành, địa 
phương và các doanh nghiệp trong cả nước. Liên quan 
trực tiếp đến tài chính và các nội dung cơ bản sau: 


Trước hết, những cam bết uề tài chính trong Hiệp 
định thương mại Việt - Mỹ, gồm có 6 lĩnh uực chủ yếu, 
như: : 

- Về thuế nhập khẩu: 

Đối với 244 mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ vào Việt 
Nam, sẽ được giảm bình quân từ 35% xuống còn 26%. 
Trong đó 20% là các mặt hàng công nghiệp, 80% là 
các mặt hàng nông nghiệp. Sẽ bỏ ưu đãi về thuế nhập 


2 NĐCB 5 


khẩu theo tỷ lệ nội địa hóa trong vòng 5 năm. Bãi bỏ 
chế độ phụ thu và thu chênh lệch giá đối với tất cả 
các mặt hàng nhập khẩu. Riêng đối với các mặt hàng 
sắt thép sẽ bãi bỏ trong vòng 3 năm. Giá tính thuế 
nhập khẩu sẽ căn cứ theo hóa đơn trong vòng 3 năm. 
Biểu thuế xuất nhập khẩu sẽ theo danh mục HS 
trong vòng 1 năm. 


- Chính sách thuế trong nước: 


Bãi bỏ sự phân biệt về thuế suất thuế tiêu thụ đặc 
biệt đối với ô tô và nguyên liệu thuốc lá. 

Bãi bỏ sự phân biệt về thuế suất thuế giá trị gia 
tăng giữa nguyên liệu bông trồng trong nước và 
nguyên liệu bông nhập khẩu. 

Sau ð năm, từ ngày Hiệp định có hiệu lực, cho 
phép các công ty của Hoa Kỳ được hoạt động dịch vụ 
tư vấn thuế tại Việt Nam. 


- Lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm: 


Sau 3 năm, kể từ ngày Hiệp định có hiệu lực, sẽ 
_ bãi bỏ sự hạn chế gia nhập thị trường bảo hiểm Việt 
Nam đối với liên doanh bảo hiểm có vốn của Mỹ. 

Sau ð năm sẽ xóa bỏ hạn chế gia nhập thị trường 
bảo hiểm Việt Nam đối với doanh nghiệp 100% vốn 
Hoa Kỳ. 


Sau ð năm sẽ xóa bỏ tỷ lệ tái bảo hiểm bắt buộc. 
Sau 6 năm sẽ xóa bỏ hạn chế đối với phạm vi kinh 
doanh các loại bảo hiểm bắt buộc. 


- Lĩnh vực kiểm toán, kế toán: 


Trong vòng 3 năm, việc cấp giấy phép hoạt động 
cho các công ty Hoa Kỳ trong lĩnh vực dịch vụ kiểm 
toán, kế toán sẽ căn cứ vào tình hình cụ thể của thị 
trường. Sau 3 năm, các công ty của Hoa Kỳ sẽ được 
cấp giấy phép trên cơ sở đáp ứng các điều kiện do 
luật pháp quy định. 


. Đau 2 năm, các công ty của Hoa Kỳ sẽ được phép 


kinh doanh trong các lĩnh vực bình đẳng như các 
doanh nghiệp kiểm toán, kế toán trong nước. 


- Lĩnh vực địch vụ tư vấn thuế: 


Không hạn chế các công ty Hoa Kỳ thành lập công 
ty liên doanh và công ty 100% vốn của Hoa Kỳ tại 
Việt Nam để cung cấp các dịch vụ tư vấn thuế. Trong 
thời hạn 5 năm, việc cấp phép cho các công ty của 
Hoa Kỳ sẽ do Bộ Tài chính xem xét cho từng trường 
hợp cụ thể căn cứ vào sự phát triển của thị trường. 


Phạm vi hoạt động của các công ty sẽ bị hạn chế 
trong vòng 5 năm kể từ khi Hiệp định có hiệu lực. 


- Thực hiện nghĩa vụ mỉnh bạch hóa chính 
sách, công khai hóa văn bản, thông báo thay đổi 
chính sách và cơ chế xử lý khiếu nại, tố tụng đối với 
các lĩnh vực tài chính có liên quan. 


Với những nội dung cam kết như trên, sẽ có những 
mặt thuận lợi uà khó khăn như sau: 


- Thuận lợi: Cam kết về thuế là phù hợp với hướng 
mở cửa mà Việt Nam đã và đang thực hiện, tạo điều 
kiện tốt cho thu hút đầu tư và xuất khẩu hàng hóa 
sang Mỹ (thuế nhập khẩu vào Mỹ giảm trung bình từ 
40% xuống còn 3 — 4%). 


Việc mở cửa có lộ trình thích hợp các ngành dịch 
vụ tài chính sẽ tạo điều kiện thúc đẩy sự phát triển 
các ngành này của nước ta, nhất là việc tranh thủ 
được các công nghệ và kinh nghiệm, kỹ năng kinh 
doanh từ các công ty của Mỹ. 


Quá trình thực hiện những cam kết như đã nêu sẽ 
góp phần đẩy nhanh tiến trình cải cách kinh tế Việt 
Nam theo hướng có hiệu quả hơn. Việc hội nhập kinh 
tế của Việt Nam với các nước trên thế giới, cũng qua 
đó mà tiến triển thuận lợi hơn. 

- Khó khăn: Hệ thống pháp luật tài chính của 
nước ta hiện còn thiếu và yếu là một trong những khó 
khăn lớn mà chúng ta phải khẩn trương khắc phục. 


Lãnh vực môi giới tài chính, tư vấn thuế ở Việt Nam 
hiện chưa có văn bản quy định. Các lĩnh vực về thuế 
còn có sự phân biệt giữa đầu tư trong nước và đầu tư 
nước ngoài, như thuế xuất nhập khẩu, thuế thu nhập 
doanh nghiệp, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập 
đối với người có thu nhập cao... chế độ bảo hộ thông 
qua hàng rào thuế và phi thuế còn tương đối lớn. Trị 
giá hải quan chưa theo thông lệ quốc tế. Bên cạnh đó, 
các biện pháp phòng vệ trong quan hệ thương mại 
chưa được quy định. 

Việt cắt giảm thuế, trước mắt sẽ trực tiếp làm 
giảm thu ngân sách nhà nước, cho nên cần có sự phối 
hợp điều chỉnh trong chính sách và tổ chức thực hiện 
để hạn chế giảm ưu đãi thuế một cách tràn lan. 

Các thông tin về tài chính để đáp ứng yêu cầu 
công khai, minh mạch còn rất yếu, rất thiếu và rất 
lúng túng. Do đó cần gấp rút đẩy mạnh cải cách hành 
chính, tiến tới thông số hóa một số chỉ tiêu tài chính 
đốt với các doanh nghiệp và nền kinh tế. 

Việc mở cửa thị trường vừa tạo cơ hội phát triển 
cho các doanh nghiệp (giải quyết đầu ra) nhưng đồng 
thời cũng đặt các doanh nghiệp trước sự cạnh tranh 
quyết Hệt hơn ngay tại thị trường Việt Nam. 


Một thách thức khác nữa là làm sao giúp các 
doanh nghiệp Việt Nam nhanh chóng nắm bắt được 


9 


luật pháp của Mỹ và có được những cán bộ giỏi để 
giúp doanh nghiệp ký kết, thực hiện được các hợp 
đồng kinh tế với các đối tác Mỹ. Đó thực sự là những 
thách thức hết sức lớn mà chỉ trong một thời gian 
ngắn trước mắt đòi hỏi cần phải được giải quyết. 

Từ những nhận định sơ bộ ban đầu nêu trên nhìn 
từ góc độ tài chính đã cho thấy HĐTM Việt - Mỹ sẽ 
mang lại nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách 
thức cho hàng hóa của Việt Nam. Đưới đây là một 
số đánh giá chung uề năng lực cạnh tranh của 
một số hàng hóa Việt Nam sau khi HĐTM Việt - 
Mỹ có hiệu lực: 


A - XÉT TRÊN GÓC ĐỘ XUẤT KHẨU: 


Theo cam kết trong HĐTM Việt - Mỹ, Mỹ sẽ 
giành cho Việt Nam Chế độ Ưu đãi thuế quan phổ 
cập (GSP). Theo đó, thuế suất thuế nhập khẩu trung 
bình của hàng hóa Việt Nam vào thị trường Mỹ sẽ 
. giảm từ 40% xuống còn 3 - 4%. Với việc giảm thuế 
này, một số chuyên gia đã dự đoán rằng kim ngạch 
xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ sẽ tăng khoảng 
30 — 35%/năm. 


Hiện tại, các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của ta 
sang thị trường Mỹ xếp theo thứ tự về kim ngạch 


10 


xuất khẩu như sau: 1. Thủy hải sản; 9. Giày dép các 
loại; 3. Dầu thô; 4. Cà phê; 5. Hàng dệt may; 6. Hạt 
điều; 7. Hàng thủ công mỹ nghệ; 8. Gạo. 


Có thể thấy, các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của 
Việt Nam sang Mỹ là hàng nông lâm hải sẵn với kim 
ngạch xấp xỉ 440 triệu USD, chiếm khoảng 60% tổng 
kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ (chiếm khoảng 30% 
tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang thị 
trường thế giới). Xuất khẩu hàng nông sản là thế 
mạnh, đồng thời cũng là điểm yếu của Việt Nam vì 
xuất khẩu những hàng này phụ thuộc rất nhiều vào 
yếu tố tự nhiên, vào thời vụ và sự biến động của giá 
cả trên thị trường thế giới. " 

Theo chính sách thuế của Mỹ thì thuế suất thuế 
nhập khẩu của hàng hóa chưa chế biến và hàng nông 
sản có và không có MEN (chế độ ưu đãi tối huệ quốc) 
không chênh lệch nhiều nên các mặt hàng nông sản 
của ta cũng không được hưởng lợi nhiều nhờ HĐTM. 

So sánh thuế nhập khẩu của Mỹ đối uới các mặt hàng 
nông sản Việt Nam uào Mỹ trước uà sau khi HĐTM Việt — 
Mỹ có hiệu lực, thể hiện qua bằng sau đây: 


11 


Tên mặt hàng Trước Sau 
. HDĐTM HĐTM 
đánh thuế, trừ: 


Đa số các sản phẩm 
từ cà phê Mỹ không 


[shuan — —] TS 
lshem — 


Đối với một thị trường lớn như thị trường Mỹ với 
nhu cầu nhập khẩu hàng nông sản hàng năm lên tới 


38.tỷ USD thì kim ngạch xuất khẩu hàng nông sản. 
của Việt Nam vào thị trường Mỹ như đã nêu trên là 

một con số hết sức khiêm tốn. Do vậy, tiềm năng xuất 

khẩu của hàng hóa Việt Nam vào thị trường Mỹ là 

tương đối lớn. Tuy nhiên, tiểm năng đó có được khai 

thác hay không còn phụ thuộc vào sức cạnh tranh của 

hàng hóa Việt Nam so với hàng hóa của các nước 

khác, đặc biệt là các nước trong khu vực có cơ cấu 

xuất khẩu hàng hóa tương tự như Việt Nam. 


12 


Sau đây là đánh giá uê khủ năng xuất khẩu của 
một số mặt hàng chủ lực của Việt Nam sang thị 
trường Mỹ: 


(1) Thủy sản: 


Thủy sản là một trong những thế mạnh xuất khẩu 
giàu tiêm năng của Việt Nam uà là mặt hàng xuất 
khẩu lớn nhất của Việt Nam sơng thị trường Mỹ. Tốc 
độ tăng trưởng xuất khẩu bình quân trong vòng 12 
năm qua là 20%, Việt Nam được xếp thứ 29 trên thế 
giới về xuất khẩu thủy sản. Thị trường xuất khẩu chủ 
yếu của Việt Nam là EU (Liên minh Châu Âu), 
Canada, Mỹ, Nhật Bản và Trung Quốc. Năm 2000, 
Việt Nam xuất khẩu thủy sản được xấp xỉ 1,5 tỷ 
USD, trong đó Mỹ là thị trường đứng thứ 2 sau Nhật 
'Bản, với kim ngạch 304 triệu USD. Năm 2001 là 
1,8 tỷ USD. 


Các đối thủ cạnh tranh chính của Việt Nam trên 
thị trường Mỹ là Thái Lan và Ấn Độ. Các nước này có 
lợi thế hơn Việt Nam là đã phát triển được ngành 
công nghiệp chế biến hàng thủy sản xuất khẩu nên 
đã tăng được hàm lượng chế biến, tạo ra được sản 
phẩm có chất lượng tốt, đáp ứng được nhu cầu tiêu 
dùng của nhiều tầng lớp. Ngoài ra, trong thời gian 
gần đây, cùng với khó khăn về tiêu thụ do ảnh hưởng. 
của suy thoái kinh tế sau sự kiện 11/9, cuộc cạnh 


3 NĐCB 15 


tranh về giá cả đã diễn ra trên tất cả các thị trường, 


ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu thủy sản của 
Việt Nam. Chẳng hạn mặt hàng tôm sú, giá năm 
2000 khoảng 18,5 USD/kg, giá trước ngày 11⁄9 
khoảng 11,5 USD/kg, nhưng đến thời điểm cuối năm 
2001, Ấn Độ và Thái Lan cùng hạ giá xuống còn 9,4 
USD/kg, buộc các doanh nghiệp Việt Nam cũng phải 
hạ giá xuống. 

Có thể nói về mặt giá cả thì hàng thủy sản của 
Việt Nam có thể cạnh tranh được trên thị trường Mỹ 
(cá tra, cá basa của Việt Nam xuất sang Mỹ với giá 
thấp hơn giá cá catfish của Mỹ khoảng 1 USD/pond). 
Tuy nhiên, yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm là 
một trong những trở ngại chính mà các doanh nghiệp 
sản xuất, chế biến thủy hải sản của Việt Nam phải VƯỢC 
qua nhằm nâng cao uy tín của hàng hóa Việt Nam và 
được người tiêu dùng chấp nhận, chưa kể đến việc yêu 
cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm là một trong những 
rào cắn kỹ thuật mà Mỹ có thể áp dụng để hạn chế 
hàng hóa của Việt Nam xâm nhập vào thị trường Mỹ. 


(2) Giày dép: 


Giày dép là mặt hàng đứng thứ 2 uê kim ngạch 
xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Hiện nay Việt Nam 
đứng ba Châu Á (sau Trung Quốc và Indonesia) về 
xuất khẩu giày dép. 


14 


Có thể nói nhóm hàng này là nhóm hàng có khả 
năng cạnh tranh của Việt Nam. Tuy nhiên, hàng hóa 
của ta chủ yếu được sản xuất theo phương thức gia 
công, giá trị gia tăng chỉ chiếm khoảng 20 - 30% tổng 
giá trị xuất khẩu, còn lại là giá trị nguyên vật liệu 
nhập ngoại. Như vậy mặc dù kim ngạch xuất khẩu 
của nhóm hàng này cao nhưng lượng ngoại tệ thực 
thu lại không lớn. 


Ngành da giày là ngành có khả năng cạnh tranh. 
Những điểm mạnh của ngành da giày là: h 


- Người lao động khéo léo và giá lao động rẻ; 


- Chất lượng giày dép, đồ da đã được khách hàng 
quốc tế chấp nhận và đã có khách hàng tương đối ổn 
- định; 


- Đã thu hút được các nhà đầu tư thuộc các nước 
NICs (các nước công nghiệp mới) tạo điều kiện cho 
hàng da giày Việt Nam thay thế sản phẩm trước đây 
của họ xuất khẩu sang các thị trường EU, Bắc Mỹ, 
Đông Á. 

Tuy nhiên, cũng còn những điểm yếu cần khắc 
phục, đó là: 

- Cơ cấu ngành chưa hoàn chỉnh, chất lượng thuộc 
da kém nên nguyên liệu cho sản xuất phụ thuộc 
nhiều vào nước ngoài (60% nguyên liệu phải nhập 
khẩu). 


1ỗ 


- Các doanh nghiệp chưa có khả năng quan hệ 
trực tiếp với khách hàng để xuất khẩu. 


- Thiếu cán bộ kỹ thuật. 


- Khả năng thiết kế và triển khai tạo mẫu mốt còn 
yếu, : 


(3) Hàng dệt may: 


May mặc là ngành có tốc độ tăng trưởng khá 
(10,7%/năm) trong thời gian qua, giá trị xuất khẩu 
chiếm khoảng 15% tổng giá trị xuất khẩu của cả 
nước; tạo việc làm cho gần 50 vạn lao động, chưa kể 
số lao động trong các ngành cung cấp nguyên liệu cho 
ngành dệt như trồng bông, trổng dâu, nuôi tằm.. 
Trong số các mặt hàng Việt Nam xuối sang Mỹ thì 
Khu) dệt may đứng thứ đi Uê kim ngạch xuất khẩu. 


_Thuế suất. đối Với sản phẩm may mặc của Việt 
Nam vào thị trường Mỹ sẽ được giảm tương đối nhiều 
so với trước khi có HĐTM, từ 25 - 90% xuống còn 9 — 
30%, hứa hẹn một sự tăng vọt về kim ngạch xuất 
khẩu hàng may mặc sang thị trường Mỹ. 


Lợi thế của Việt Nam trong sản xuất sản phẩm 
may mặc là: 


- Giá lao động rẻ so với các nước trong khu vực 
như Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Đài Loan, Trung 


16 


Quốc...; người lao động khéo léo, có kỷ luật, có trình 
độ văn hóa nên khả năng tiếp thu kỹ thuật công nghệ 
thuận lợi. 


- Sản phẩm đệt kim đạt chất lượng thế giới. 


- Ngành may đã có thị trường và khách hàng 
tương đối ổn định; thiết bị được đổi mới và hiện đại 
(trên 50%); gia công được hàng yêu cầu kỹ thuật cao. 

Tuy nhiên, sản phẩm may hiện nay chủ yếu là gia 
công; mẫu mã do khách hàng cung cấp; giá trị gia 
tăng thấp. Nguyên vật liệu cho sản phẩm may chủ 
yếu từ nhập khẩu, do đó giá cả phụ thuộc vào giá cả 
nguyên vật liệu của thế giới trong khi giá nguyên vật 
liệu chiếm tới 80% tổng giá thành. Năng suất lao 
động thấp, giá thành đơn vị cao (do tổ chức sản xuất 
chưa hợp lý, mức độ sử dụng đồ gá, dụng cụ chuyên 
dùng thấp); năng lực thiế t kế mẫu mốt, kỹ thuật may 
công nghiệp yếu; khâu 'cắt chưa bảo đảm, còn dùng 


phương pháp. thủ công; tỷ trọng xuất khẩu theo hình 


thức mua nguyên liệu và bán thành phẩm còn thấp. 
So với "Thái Lan, Trung Quốc, thiết bị máy móc của 
Việt Nam lạc hậu hơn khoảng 5 —- 7 năm, còn phần 
mềm điều khiến lạc hậu hơn từ 15 - 20 năm. Năng 
lực hiện có chỉ huy động được 60%. Chính vì thế, giá 
cả các mặt hàng phổ thông của Việt Nam vẫn còn cao 


17: 


hơn các nước khác trong khu vực như Trung Quốc, 
Thái Lan, Bangladesh... 


Về mặt phẩm cấp, chủng loại thì hàng may mặc 
của Việt Năm đơn điệu và không có khả năng đáp 
ứng được nhu cầu về sản phẩm đa dạng của thị 
trường Mỹ. Hàng may mặc của Việt Nam phần lớn 
nằm ở mức phẩm cấp trung bình, chưa có được chỗ 
đứng trong thị trường hàng cao cấp và thấp cấp 
của Mỹ. 

Đặc điểm của ngành may mặc xuất khẩu nước ta 
hiện nay là hầu hết là gia công, trong khi đó các nhà 
nhập khẩu của Mỹ lại chủ yếu nhập hàng theo 
phương thức mua đứt bán đoạn. Như vậy, để có thể 
thâm nhập được vào thị trường Mỹ, các doanh nghiệp 
Việt Nam sẽ cần nhiều vốn, trong khi đó, các xí 
nghiệp may của ta đa số quy mô nhỏ, khả năng tự 
huy động vốn thấp, giá trị tài sản thế chấp hạn chế, 
do đó rất cần có sự hỗ trợ của Nhà nước, đặc biệt là 
về cơ chế, chính sách để các doanh nghiệp này có thể 
dễ dàng tiếp cận với nguồn tín dụng. Hiện nay, Thủ 
tướng Chính phủ đã có Quyết định số 193/2001/QĐ- 
TTg ngày 20/12/2001 ban hành Quy chế thành lập, tổ 
chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh 
nghiệp vừa và nhỏ nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn 
cho các doanh nghiệp này trong việc tiếp cận được với 
các nguồn vốn. 


18 


(4) Cà phê: 


Việt Nam hiện là nước đứng đầu thế giới về sản 
xuất cà phê vối (Robusta) và là một trong những nước 
xuất khẩu cà phê lớn nhất trên thế giới. Cà phê Việt 
Nam hiện có mặt ở khoảng 52 nước, nước tiêu thụ 
nhiều cà phê Việt Nam là Mỹ và các nước thuộc Liên 
minh Châu Âu. 


Hàng năm, Việt Nam xuất khẩu khoảng 850.000 
tấn cà phê, trong đó thị trường Mỹ chiếm khoảng 
25 - 30% lượng cà phê xuất khẩu của cả nước. Mỹ là 
thị trường tiêu thụ cà phê lớn với dung lượng nhập 
khẩu hàng năm lên tới 1,2 - 1,4 triệu tấn, trong đó 
khoảng 1/3 là cà phê Robusta. Việt Nam chiếm 
khoảng 50 ~ 60% thị phần cà phê Robusta tại thị 
trường Mỹ. Các đối thủ cạnh tranh chính của Việt 
Nam là Indonesia, ĐBraxin... 


`. Cà phê là mặt hàng có khỏủ năng cạnh tranh tốt 
của Việt Nam vì chỉ phí sản xuất thấp hơn các nước 
trồng cà phê khác. 


Tuy nhiên các cơ sở chế biến cà phê của ta ca 
đầu tư ở dạng thô sơ, nên chất lượng cà phê sau sơ 
chế thường đạt thấp, độ ẩm lớn..., do đó cà phê chế 
biến của Việt Nam khó cạnh tranh với một số 
nước khác. 


19 


_ Trong thời gian gần đây, giá cà phê trên thị 
trường thế giới liên tục giảm sút, ảnh hưởng đến 
ngành sản xuất và kinh doanh cà phê của Việt Nam. 
Hiện nay, giá thành sản xuất 1 kg cà phê nhân cao, 
nhưng giá bán ra thì lại thấp, gây lỗ lớn cho người 
: trồng cà phê. Chính phủ cũng đã có nhiều biện pháp 
như miễn giảm thuế, hỗ trợ lãi suất vay vốn ngân 
hàng để thu mua cà phê tạm trữ và thưởng kim 
ngạch xuất khẩu đối với mặt hàng cà phê... nhưng 
tình hình vẫn rất chậm được cải thiện. Điều này bắt 
nguồn từ một số nguyên nhân như sản lượng cà phê 
trên toàn thế giới ngày càng tăng dẫn đến cung vượt 
cầu, các nước trong Hiệp hội các nước sản xuất cà phê 
đã không thực hiện đầy đủ cam kết giữ lại 20% sản 
lượng... Một số tỉnh sản xuất cà phê có sản lượng lớn 
như Đắc Lắc, Gia Lai đã có những biện pháp chuyển 
đổi cơ cấu cây trồng, loại bỏ bớt những diện tích cà 
phê kém sản lượng, chất lượng để chuyển sang trồng 
giống cây khắc có hiệu quả hơn. Đây là một biện phấp 
đúng đắn vì nguyên nhân chính của việc giảm giá cà 
phê trên thị trường thế giới là do sản lượng sản xuất 
ra quá nhiều làm cung vượt cầu. 


Một hạn chế nữa là hầu hết điện tích trồng cà phê 
của ta đều là cà phê vối, loại cà phê có giá trị kinh tế 
thấp hơn rất nhiều so với cà phê chè (Arabica). Trên 


20 


thị trường thế giới, giá cà phê vối chưa bằng 1⁄2 giá 
cà phê chè. Nếu ta nghiên cứu trồng được cà phê chè 
thì giá trị xuất khẩu của ngành cà phê sẽ được nâng 
lên rất nhiều. 

_ Để nâng cao giá trị xuất khẩu của cà phê Việt 
Nam thì điều cốt yếu là phải nâng cao hàm lượng chế 
biến. Thực tế chò thấy trong khi giá cà phê nhân sụt 
giá nghiêm trọng thì cà phê chế biến vẫn giữ được 
mức giá tương đối ổn định. 


(5) Gạo:- 


Việt Nam đứng thứ hai trên thế giới về xuất khẩu 
_ gạo và có khối lượng xuất khẩu tăng nhanh qua các 
năm. Năm 1996, xuất khẩu gạo đạt kim ngạch 868 
triệu USD; 1997: 891 triệu USD, tương đương 3,ð7 
triệu tấn; 1998: khoảng 1 tỷ USD, tương đương 3,7 
triệu tấn; năm 1999: hơn 1 tỷ USD, tương đương 4,5 
triệu tấn; năm 2000 đạt xấp xỉ 3,5 triệu tấn, tương 
- đương 670 triệu USD; trong đó xuất khẩu sang Mỹ 
chiếm 61.000 tấn, tương đương 10,6 triệu USD. 


Gạo là mặt hàng có bhủ năng cạnh tranh tốt của 
Việt Nam. Hiện nay, các đối thủ chính của Việt Nam 
trên thị trường xuất khẩu gạo là Thái Lan, Pakistan 
và Ấn Độ. Trên thị trường thế giới, giá gạo của Việt 
Nam thường thấp hơn giá gạo của Thái Lan và các 


21 


nước khác. Bình quân 5 năm qua, gạo Thái Lan có giá 
cao hơn giá gạo của Việt Nam đến 25%. Đây vừa là 
một lợi thế của ta vừa thể hiện hạn chế về chất lượng 
của gạo Việt Nam. Do đó, mặc dù là một nước xuất 
khẩu gạo lớn nhưng thị trường chủ yếu của Việt Nam 
những năm qua là những thị trường dễ tính như các 
nước Châu Á (60 - 70%), Châu Phi và Trung Đông, 
chưa chiếm được vị trí quan trọng tại những thị 
trường cao cấp như Mỹ, Nhật Bản, Châu Âu, 
Singapore vì xét về phẩm cấp thì chất lượng gạo Việt 
Nam không bằng gạo của Thái Lan. Thậm chí chúng 
ta còn nhập khẩu một khối lượng nhỏ gạo của Thái 
Lan cho nhu cầu tiêu dùng cao cấp tại các nhà hàng, 
khách sạn. 


Nguyên nhân chính của tình hình trên là do giống 
lúa của Việt Nam chưa tốt, khâu chế biến còn thô sơ, 
lạc hậu; việc thu hoạch, cất trữ không đảm bảo làm 
hạn chế đến chất lượng sẵn phẩm. Do vậy, để nâng 
cao được sức cạnh tranh của gạo Việt Nam trên thị 
trường thế giới nói chung, thị trường Mỹ nói riêng, 
Nhà nước cũng như các doanh nghiệp cần chú trọng 
đầu tư nghiên cứu, lai tạo các giống lúa có năng suất, 
chất lượng tốt, đáp ứng được yêu cầu của người tiêu 
dùng; đồng thời, đầu tư nâng cấp, đổi mới máy móc 
thiết bị chế biến nhằm góp phần nâng cao chất lượng 
sản phẩm. 


22 


Trong thời gian gần đây, cùng với mặt hàng cà 
phê, hoạt động xuất khẩu gạo gặp nhiều khó khăn do 
giá cả trên thị trường thế giới sụt giảm nghiêm trọng. 
Mặc dù từ cuối năm 2001, giá gạo trên thị trường thế 
giới có xu hướng nhích lên, nhưng vẫn thấp hơn rất 
nhiều so với những năm trước. Điều này phản ánh 2 
yếu tố: () do năng suất gieo trồng ngày càng được 
nâng cao cộng với thời tiết thuận lợi dẫn đến được 
mùa ở các nước xuất khẩu gạo làm cho cung vượt cầu; 
(1) việc gieo trồng và năng suất lúa ở các nước nhập 
khẩu gạo đã được cải thiện, dẫn đến cầu nhập khẩu 
gạo giảm. Như vậy có thể thấy trong tương lai, cùng 
với sự phát triển của khoa học kỹ thuật và sự ra đời 
của các giống lúa mới, triển vọng tăng lượng xuất 
khẩu gạo không nhiều, do đó, yếu tố chất lượng sẽ g1ữ 
vai trò quyết định. | 


~ 


~ 


B - XÉT TRÊN GÓC ĐỘ NHẬP KHẨU: 

Theo cam kết trong HĐTM Việt - Mỹ, đến năm 
2005, mức thuế nhập khẩu trung bình của hàng hóa 
Mỹ vào Việt Nam sẽ giảm từ 30 - 40% xuống còn 10 - 
20%. Đông thời, các biện pháp hạn chế định lượng đối 
với một số mặt hàng chiến lược cũng sẽ được loại bỏ 
dân. Có thể tóm tắt lịch trình loại bổ hạn chế định 
lượng đối với một số mặt hàng chủ yếu như sau: 


23 


hạn chế định lượng 
Gạch ốp lát 
Dầu thực vật mm. ¬ 
Rượu ——— 
Phân bón. 
Giấy 
Xe hơi _ 2007 

Xe máy Ẽ, hiện 2007 
Xi măng 2008 


Clinke 2008 : 


Kính xây dựng 2008 ' 
Thé : 2008 

Xăng dầu | _ 200 —_ 
13 | Đường - 


Ghi chú: Lịch trình này tính trên cơ sở HĐTM Việt - 
Mỹ-có hiệu lực từ ngày 01/01/2003. 


lể2) 
mm =| 
3 
®› 
” 
=B 
ez 
=i 
œ 


G2 J2 


10 
11 
12 


Trên thực tế hiện nay nhiều mặt hàng thuộc điện 
xóa bỏ hạn chế định lượng (thực hiện thuế hóa) được 
tiến hành nhanh hơn so với cam kết tại Hiệp định 
thương mại Việt - Mỹ (Ví dụ: xi măng, kính xây 
dựng, một số loại sắt thép sẽ được bỏ hạn ngạch trong 
năm 2002). Hơn nữa, trước khi ký kết Hiệp định 
thương mại Việt - Mỹ thì Việt Nam cũng đã dành 
quy chế MEN đơn phương cho Mỹ. Do đó, có thể có 


24 


những trường hợp cam kết trên góc độ nhập khẩu gần 
như không có tác động trực tiếp hay không có ảnh 
hướng lớn. 


Các mặt hàng chủ yếu Việt Nam nhập khẩu từ Mỹ 
trong những năm qua: 1. Máy móc thiết bị phụ tùng; 
2. Phân bón các loại; 3. Dược phẩm; 4. Linh kiện điện 
tử và vi tính; 5ð. Sắt thép các loại; 6. Ôtô nguyên chiếc 
các loại; 7. Kính xây dựng; 8. Đường; 9. Dầu mỡ động 
thực vật; 10. Thuốc trừ sâu và nguyên liệu. 


Như vậy, trong thời gian từ 5 đến 7 năm, một số 
mặt hàng Việt Nam đã sản xuất được hiện nay đang 
được bảo hộ ở mức độ cao, hoặc là bằng thuế nhập 
khẩu, hoặc là bằng các biện pháp hạn chế định lượng,. 
như xi măng, sắt thép, kính xây dựng, đường... sẽ có 
khả năng phải cạnh tranh thêm cả với các sản phẩm 
nhập khẩu từ Mỹ, ngoài các sản phẩm từ các nước 
ASEAN và Trung Quốc. Sau đây là phân tích khả 
năng cạnh tranh của một số mặt hàng: 

(1) Xi măng ` ~ _ 

Do sự phát triển về cơ sở hạ tầng trong những 
năm qua, ngành xi măng cũng theo đó mà có tốc độ 
tăng trưởng cao (1ð - 20%/năm). Hiện trong nước có 
70 nhà máy đang hoạt động với tổng năng lực 15,73 
triệu tấn. Trong công nghệ sản xuất xi măng ở nước 
ta hiện nay thì chỉ có các trạm nghiền và khoảng 30% 


25 


số các nhà máy sử dụng công nghệ tiên tiến, ngang 
với mức sử dụng công nghệ tiên tiến trên thế giới 
hiện nay. Sản phẩm của công nghệ tiên tiến chiếm 
khoảng 60% tỷ trọng sản phẩm xi măng. Còn lại 
khoảng 40% sản phẩm là có chất lượng thấp do công 
nghệ lạc hậu, năng suất lao động thấp, chi phí quản 
lý cao. 


Ngành xi măng là ngành rất quan trọng trong quá 
trình hiện đại hóa, công nghiệp hóa đất nước. Trong 
thời gian qua, ta quản lý được lượng nhập khẩu là 
nhờ các biện pháp phi thuế như hạn ngạch, giấy 
phép. Xét về khả năng cạnh tranh thì xi măng Việt 
Nam vẫn yếu thế hơn xi măng của các nước trong khu 
vực do giá thành sản xuất trong nước cao hơn 
(khoảng 25%). Sở dĩ chi phí sản xuất của ta cao vì 
hầu hết máy móc thiết bị của các nhà máy xi măng 
Việt Nam được nhập khẩu bằng nguồn vốn vay nước , 
ngoài nên chi phí khấu hao lớn; mặt khác khoảng 
50% số các dây chuyền sản xuất xi măng của ta hiện 
nay còn lạc hậu nên không tiết kiệm được chi phí. 


Mặc dù theo HĐTM Việt - Mỹ, ta sẽ dành cho Mỹ 
mức thuế suất MEN và đến năm 2008, bãi bỏ hạn chế 
định lượng đối với mặt hàng này, mối lo cạnh tranh 
đối với xi măng Việt Nam lại không phải là xi măng 
nhập khẩu từ Mỹ mà là xi măng nhập từ các nước 


26 


ASEAN và Trung Quốc, vì xi măng của các nước này 
chất lượng tương đối tốt, giá rẻ, lại có ưu thế về vị trí 
địa lý. Việt Nam nằm trong khu vực ASEAN là khu 
vực có 5ð nước có tiềm năng về sản xuất xi măng và 
đang dư thừa một lượng xi măng rất lớn: nhu cầu 
tiêu dùng trong khu vực hiện nay chỉ đạt khoảng 50% 
năng lực sản xuất; do đó các nhà sản xuất chấp nhận 
_bán với giá chỉ bù đắp được chi phí biến đổi nhằm 
duy trì hoạt động của các nhà máy. 


(3) Thép: 


Ngành thép Việt Nam trong những năm qua có 
tốc độ tăng trưởng cao (bình quân 25%/năm), đáp ứng 
được 65 — 70% nhu cầu tiêu dùng trong nước. Tuy 
nhiên, sản xuất của ta còn rất nhỏ bé, công nghệ lạc 
hậu, thiết bị cũ, xây dựng chấp vá nên năng suất 
thấp, chi phí sản xuất cao... Các chỉ tiêu kinh tế kỹ 
thuật của cả khâu luyện thép và cán thép còn thua 
kém xa các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của thế giới và 
khu vực. Đầu tư trong nước thời gian qua chủ yếu tập 
trung ở khâu cán thép và gia công chế biến sau cắn. 
Chưa có đầu tư đáng kể cho khâu luyện thép hoặc 
khâu tạo nguồn nguyên liệu cho sản xuất. Do đó, sản 
xuất trong nước chủ yếu dựa trên nguyên liệu phôi 
thép chủ yếu nhập khẩu từ các nước SNG (chiếm 
70%). Đến nay mới chỉ sản xuất được thép xây dựng, 


27 


các loại thép khác dùng làm nguyên liệu đầu vào cho 
các ngành cơ khí chế tạo và các ngành công nghiệp 
đều phải nhập khẩu. 


Xét về giá thì sức cạnh tranh của thép Việt Nam 
nhìn chung so với các nước còn rất yếu. Tương tự như 
ngành xỉ măng, các nhà máy sản xuất thép của ta, 
đặc biệt là các doanh nghiệp liên doanh, doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, sử dụng vốn vay 
nước ngoài rất nhiều nên chi phí tiền vay lớn đã làm 
đội giá thành sảnn phẩm. Ngoài ra, nguồn nguyên: 
liệu (phôi thép) phải nhập khẩu cũng là một nhân tố 
quan trọng đẩy giá thành lên cao. 


(3) Miu đường: 


Việc chế biến đường ở Việt Nam được thực hiện 
theo 2 hệ thống: các nhà máy chế biến đường công 
nghiệp có thiết bị và công nghệ ở mức trung bình và 
hiện đại trên thế giới, chế biến được trên 50% sản 
lượng mía, và hàng ngàn lò chế biến đường thủ công, 
có công suất nhỏ, quy trình chế biến lạc hậu, hao phí 
nguyên liệu lớn, chất lượng sản phẩm và vệ sinh 
thấp. Đa số các nhà máy có quy mô nhỏ, hiệu quả chế 
biến thấp, giá thành cao hơn so với giá quốc tế 
khoảng 4ð - 50%. Mặc dù hiện nay,'sản xuất trong 
nước đã đáp ứng đủ và vượt nhu cầu (vụ 1999 - 2000 


28 


đã sản xuất được 1.014.000 tấn), và Chính phủ đã có 
biện pháp hạn chế nhập khẩu đường thông qua thuế 
quan và các biện pháp phi thuế, đường vẫn được 
nhập vào Việt Nam theo con đường tiểu ngạch do giá 
đường của Việt Nam cao. Như vậy, khi chúng ta tiến 
hành cắt giảm thuế và xóa bỏ các biện pháp phi thuế 
thì ngành mía đường sẽ vấp phải áp lực cạnh tranh 
gay gắt. 

Khó khăn lớn nhất của sản xuất mía đường hiện 
nay là thiếu nguyên liệu cho các nhà máy chế biến. 
Hiện nay, tổng sản lượng mía trong vùng nguyên liệu 
mía của cả nước khoảng 10,3 triệu tấn, mới chỉ đáp 
ứng được 82% công suất của 44 nhà máy đường, điều 
này đã góp phần đẩy giá mía nguyên liệu, từ đó đẩy 
giá thành đường lên cao vì chỉ phí về mía nguyên liệu 
chiếm khoảng 60 - 70% giá thành đường. 

Nhìn chung, khả năng cạnh tranh của các ngành 
sản xuất trong nước khi HĐTM Việt - Mỹ có hiệu lực 
là rất yếu: Đối với các mặt hàng như tân dược, máy 
móc thiết bị, ôtô, phân bón... hàng hóa Việt Nam 
hoàn toàn không có khả năng cạnh tranh với hàng 
hóa của Mỹ; còn đối với các mặt hàng như sắt thép, xi 
măng, đường... thì có thể hàng hóa của Mỹ nhập vào 
nước ta không nhiều nhưng chúng ta sẽ phải cạnh 


29 


tranh gay gắt với các nước khác, đặc biệt là các nước 
ASEAN. 


Tóm lại, khi thực thi HĐTM Việt - Mỹ, chúng ta 
có nhiều cơ hội, nhưng phần lớn mới chỉ ở dạng tiểm 
năng, còn những thách thức là có thật và rất lớn. 
Như vậy, để tận dụng được những thuận lợi do hội 
nhập mang lại, Việt Nam cần phải đẩy mạnh hoạt 
động xuất khẩu những hàng hóa có lợi thế của mình 
để bù đắp cho nhập khẩu; đồng thời nâng cao khả 
năng cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam trên thị 
trưởng nội địa. Điều này cần có sự nỗ lực không chỉ 
của các doanh nghiệp mà còn của các cơ quan nhà 
nước, của Chính phủ thông qua một số biện pháp sau: 


A. VỀ PHÍA NHÀ NƯỚC: 

1. Các biện pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu 
sang thị trường Mỹ: 

- Phổ biến, giải thích HĐTM Việt - Mỹ rộng rãi 
cho các doanh nghiệp, cảnh báo cho các doanh nghiệp 


về những thời cơ cũng như thách thức do Hiệp định 
mang lại. 


30 


- Trợ giúp cho các doanh nghiệp trong việc tìm 
hiểu, tiếp cận thị trường Mỹ: về hệ thống luật pháp, 
tập quán thương mại, thị hiếu tiêu dùng... Tạo cơ hội 
cho các doanh nghiệp có điều kiện tiếp cận, tìm hiểu 
thị trường và quảng bá sản phẩm của mình thông 
qua hội chợ, triển lãm, hệ thống thông tin điện tử... 
Chính phủ có kế hoạch và chủ trương tận dụng hệ 
thống các cơ quan ngoại giao, đại diện thương mại 
của Việt Nam tại Hoa Kỳ để các cơ quan này phải là 
những cơ quan tiếp sức cho doanh nghiệp trong hoạt 
động này. 


- Đẩy mạnh công tác thông tin thị trường, nghiên 
cứu những biến động của tình hình kinh tế thế giới 
nói chung, nền kinh tế Mỹ nói riêng để định hướng 
cho sản xuất - kinh doanh. 


- Hỗ trợ doanh nghiệp trong việc đầu tư nghiên 
cứu cải tạo, lai tạo giống cây, con có năng suất, chất 
lượng cao, nâng cao tỷ trọng sản phẩm chế biến để 
đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng, đặc biệt 
là nhu cầu về sản phẩm cao cấp. Thực tế cho thấy 
hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam, đặc biệt là hàng 
nông sản, về giá cả có thể rẻ hơn hàng hóa cạnh 
tranh của các nước khác, nhưng chất lượng thì còn 
nhiều điều đáng bàn, chính vì thế mà các doanh 
nghiệp của ta thường phải chịu bán với giá rẻ hơn. 


j1 


Nguyên nhân thì có nhiều: do giống, do điều kiện 
chăm bón, do khâu thu hoạch, sơ chế, chế biến... 
Chính vì thế, để nâng cao năng suất, chất lượng hàng 
hóa, từ đó góp phần nâng cao kim ngạch xuất khẩu, 


cần phải tiến hành đồng bộ các khâu: giống, sản xuất, 
thu hoạch, chế biến thay vì chỉ chú trọng đến khâu 
sản xuất như hiện nay. 


- Nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu kinh tế, quy hoạch 
vùng sản xuất phù hợp với dung lượng của thị trường 
và với nhu cầu của các nhà máy chế biến, tránh tình 
trạng đầu tư tràn lan, thiếu quy hoạch dẫn đến dư 
thừa, lãng phí, gây thiệt hại cho người sản xuất. 


- Khuyến khích đầu tư vào ngành công nghiệp chế 
biến hàng xuất khẩu, chú trọng khâu kiểm dịch, 
kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm 
nhằm đáp ứng được yêu cầu của bạn hàng và xây 
-dựng được uy tín của hàng hóa Việt Nam trên thị 
trường quốc tế. 

- Trợ giúp về vốn, kỹ thuật cho các doanh nghiệp 
sản xuất, kinh doanh hàng xuất khẩu, tạo điều kiện 
thuận lợi cho các doanh nghiệp trong việc tiếp cận với 
nguồn vốn tín dụng. Những biện pháp trợ cấp cho 
xuất khẩu sẽ bị cấm khi chúng ta tham gia WTO 
(nhưng trong HĐTM Việt - Mỹ, chúng ta chưa cam 
kết vấn đề này). Vì vậy, trong hoàn cảnh hiện nay, 


32 


Việt Nam vẫn có thể thực hiện các biện pháp trợ cấp 
cho hàng xuất khẩu để phát triển, nâng cao năng lực 
cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam để đến khi các. 
._ biện pháp trợ cấp bị bãi bỏ thì hàng hóa Việt Nam đã 
có được chỗ đứng vững chắc trên thị trường thế giới. 


2. Các biện pháp nâng cao sức cạnh tranh 
của hàng hóa Việt Nam trên thị trường trong 
nước: | 


-Như trên đã phân tích, sức cạnh tranh của hàng 
hóa Việt Nam hiện nay rất yếu. Có thể nói rằng, nếu 
tính cả việc dỡ bỏ hàng rào thuế quan và phi quan 
thuế với các nước ASEAN, thì bàng hóa Việt Nam 
khó cạnh tranh được với hàng nhập khẩu. Các mặt 
hàng như máy móc thiết bị, phân bón, linh kiện điện 
tử và vi tính... chúng ta phần lớn dựa vào nhập khẩu, 
một số mặt hàng ta đã sản xuất được như sắt thép, xi 
măng, giấy, đường, bột ngọt, ôtô, xe máy, kính xây 
dựng... nhưng thua kém hàng ngoại nhập cả về chất 
- lượng và giá cả, còn hoạt động được là nhờ chính sách 
bảo hộ trên danh nghĩa của Nhà nước (Theo thống kê 
thì hiện nay mức bảo hộ đối với đô uống là 50%, 
đường là 32,4%, gạch và gạch ốp lát là 48%, chất tẩy 
rửa là 39%, đồ nhựa là 40 —- 60%, đồ dùng gia đình là 
60%, xe máy, xe đạp là 59%, hàng may mặc là 42%, 
dệt là 41%...). 


33 


Về mặt tài chính, Nhà nước không thể duy trì các 
biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp một cách lâu dài vì 
những hỗ trợ này sẽ phải loại bỏ theo quy định của 
WTO: những ưu đãi khuyến khích đầu tư theo vùng, 
ngành, ưu đãi cho các doanh nghiệp mới thành lập... 
bị coi là các biện pháp trợ cấp công nghiệp và sẽ phải 
loại bỏ dần. Hơn nữa, những doanh nghiệp còn có khả 
năng cạnh tranh phần lớn là các doanh nghiệp có vốn 
đầu tư nước ngoài. Điều quan trọng là Nhà nước phải 
tạo ra được môi trường kinh doanh thuận lợi cho các 
doanh nghiệp; cung cấp kịp thời, có chất lượng những 
dịch vụ công cộng hỗ trợ cho các doanh nghiệp; tạo 
môi trường pháp lý cho sự ra đời và phát triển của thị 
trưởng các yếu tố sản xuất và các loại hình dịch vụ 
phục vụ cho sản xuất kinh doanh. 


Vai trò hỗ trợ của Nhà nước có thể thể hiện trên 
các mặt sau: 


- Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch phát 
triển ngành, lĩnh vực và khâu thẩm định, phê duyệt 
dự án đầu tư. Thực tế những năm qua cho thấy, do 
công tác này không được chú trọng đúng mức và 
không dự báo được nhu cầu của thị trường mà đã có 
hiện tượng đầu tư ổ ạt vào một số ngành, trong khi 
năng lực sản xuất hiện tại đã đáp ứng đủ nhu cầu 
của thị trường, dẫn đến dư thừa, ứ đọng hàng hóa 


34 


trong khi ta không hề có lợi thế cạnh tranh để xuất 
khẩu hàng hóa đó ra thị trường thế giới. 


- Đẩy mạnh phát triển sản xuất các nguyên liệu 
đầu vào cho các ngành sản xuất công nghiệp, từ đó 
hạn chế nhập khẩu nguyên vật liệu từ nước ngoài. 
Theo thống kê, hiện nay một số ngành sản xuất của 
ta sử dụng trên 40% nguyên, phụ liệu nhập khẩu, 
thậm chí có ngành phải sử dụng đến 70 - 80% 
nguyên, phụ liệu nhập khẩu. 


- Kiểm soát các chỉ phí trung gian cho sản xuất: 
Hiện nay, việc cung cấp một số các hàng hóa, dịch vụ 
phục vụ cho sản xuất kinh doanh như: điện, nước, 
viễn thông, xăng dầu... thuộc độc quyển của các 
doanh nghiệp nhà nước nên đã gây ra tình trạng áp 
đặt về giá, buộc các doanh nghiệp phải sử dụng các 
hàng hóa, dịch vụ này với chỉ phí cao. Việc hạn chế 
tình trạng độc quyền trong sản xuất, kinh doanh một 
số hàng hóa, dịch vụ nêu trên sẽ buộc các doanh 
nghiệp độc quyền phải cải cách quy trình sản xuất, 
_ tiết kiệm chỉ phí, giảm giá thành, từ đó giảm chỉ phí 
cho các doanh nghiệp khác trong nền kinh tế. 

- Thúc đẩy các doanh nghiệp xây dựng hệ thống , 
kiểm soát năng suất lao động, giám sát và quản lý 
chi phí, giá thành. 


35 


- Thúc đẩy các doanh nghiệp phấn đấu đạt tiêu 
chuẩn chất lượng theo hệ thống tiêu chuẩn quốc tế. 


- Hỗ trợ cho việc cải cách, sắp xếp lại doanh 
nghiệp và hỗ trợ cho người lao động khi tiến hành sắp 
xếp lại doanh nghiệp. 


- Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp 
trong việc tiếp cận với các nguồn vốn phục vụ nhu cầu 
đổi mới máy móc, thiết bị, áp dụng công nghệ hiện đại, 
tiên tiến nhằm tăng năng suất lao động, giảm chỉ phí, 
hạ giá thành như thực hiện cổ phần hóa các doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, bán cổ phần tại các 
doanh nghiệp Việt Nam cho các nhà đầu tư nước 
ngoài, cho phép các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài được tham gia thị trường chứng khoán v.v... 


B - VỀ PHÍA DOANH NGHIỆP: 


Để hàng hóa Việt Nam có thể cạnh tranh được với 
hàng hóa nước ngoài thì biện pháp chính là ở phía các 
doanh nghiệp. Các doanh nghiệp phải chủ động, tự 
vươn lên, nhận thức được những nguy cơ, thách thức 
để tự đổi mới, tổ chức lại hoạt động sản xuất - kinh 
doanh của mình để nâng cao năng lực cạnh tranh của 
sản phẩm dựa trên các yếu tố như: 


- Vốn và công nghệ; 


36 


- Phương thức tổ chức sản xuất; 
- Nguồn nhân lực; 


- Thị trường tiêu thụ sản phẩm và thị trường các 
yếu tố đầu vào; 

- Kết quả hoạt động của doanh nghiệp; 

- Chiến lược phát triển ngành/ doanh nghiệp. 


Tiếp đó, doanh nghiệp phải tự đánh giá được khả 
năng cạnh tranh các sản phẩm của mình theo một số 
tiêu chí như: 

- Số lượng, quy mô, chất lượng và giá cả của sản 
phẩm; 

- Cơ cấu nguồn cung cầu và tính đa dạng của các 
sản phẩm. Trong đó: đánh giá khả năng cung cấp sản 
phẩm của Việt Nam với các đối thủ cạnh tranh chính 
về các sản phẩm cùng loại (xác định thị trường và đối 
thủ cạnh tranh chính, thị trường tiêu thụ chính, khả 
năng tiêu thụ, thị phần của sản phẩm Việt Nam; các 
ưu thế và hạn chế trong việc chiếm lĩnh trị trường 


của các bên); 


- Khả năng cạnh tranh của các sản phẩm theo 
từng gia1 đoạn của quá trình hội nhập. 


37 


C - MỘT SỐ GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH TRỌNG 
TÂM ĐƯỢC ĐẶT RA NHƯ SAU: 


- Vận dụng tối đa các giải pháp tài chính để hỗ trợ 
và đẩy mạnh xuấtkhẩu. Trước hết là mở rộng các ưu 
đãi về thuế gián thu, tăng mức ưu đãi về thuế trực 
thụ đối với các doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa. Đa 
dạng hóa các hình thức tín dụng xuất khẩu, hoàn 
thiện quỹ hỗ trợ xuất khẩu. Duy trì và mở rộng các 
hình thức thưởng xuất khẩu. 


- Có các giải pháp phù hợp bảo vệ các ngành sản 
xuất trong nước. Triển khai các biện pháp thực hiện 
chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tạo mọi điều kiện 
thuận lợi thực hiện tốt Luật doanh nghiệp. Triển 
khai thực thi các biện pháp chống trốn lậu thuế, 
chống gian lận thương mại, các biện pháp chống bán 
phá giá... để bảo vệ sản xuất. 

- Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư để đẩy 
mạnh đầu tư, phát huy nội lực, đẩy mạnh sản xuất 
hàng xuất khẩu. Trước hết tập trung vào việc rà soát 
lại các biện pháp ưu đãi thuế, cải cách các thủ tục 
hành chính, minh bạch hóa các chính sách tài chính, 
giảm phiền hà cho doanh nghiệp. Tập trung xử lý các 
vướng mắc cho doanh nghiệp. Có kế hoạch cung cấp 
cho các doanh nghiệp những thông tin cần thiết về 
thực hiện Hiệp định thương mại Việt - Mỹ. 


38 


- Có lộ trình cụ thể để phát triển thị trường dịch 
vụ tài chính, bao gồm bảo hiểm, kế toán, kiểm toán, 
quỹ đầu tư, các tổ chức tài chính phi ngân hàng, phát 
triển thị trường vốn, các công ty đầu tư tài chính, 
công ty mua bán ng. Triển khai ngay việc thành lập 
các công ty dịch vụ tư vấn, môi giới về tài chính — 
thuế. 


- Tăng cường năng lực và hiệu lực quản lý của 
ngành tài chính. Công việc này phải được thực hiện 
trên 3 phương diện: Hoàn thiện hệ thống chính sách 
tài chính; nâng cao năng lực của tổ chức bộ máy và 
phát triển nguôn nhân lực; xây dựng hệ thống thông 
tin để áp dụng tin học trong quản lý. 


39- 


NHỮNG ĐIỂU GẦN BIẾT VỀ NĂNG LỰC 
(ANH TRANH CỦA MỘT SỐ HÀNG HúA VIỆT NAM 
KHI HIỆP ĐỊNH THƯƯNG MẠI VIỆT - MỸ CÚ HIỆU LỰC 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 
LÊ PHÚ HOÀNH 
Biên tập 
VỤ CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH - BỘ TÀI CHÍNH 


Sửa bản in 
PHÒNG BIÊN TẬP NXB TÀI CHÍNH 


——————————  —_ S5 
In 7860 cuốn, khổ 13x19 cm, tại Nhà máy in Quân đội. 
Số in: 2297. Giấy phép xuất bản số: 126/932 XB-QLXB. In xong 
và nộp lưu chiểu tháng 7 năm 2002, 


